HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM 
Bộ TỎNG ỦY VIÊN 



Bước ĐƯỜNG ĐẦU 



1969 

Ebook được thực hiện bởi Tráng Đoàn Chương Dương 
www.trangdoanchuongduong.net 



1 




Bộ Tông Uy Viên Hướng Đạo Việt Nam thành thật cám ơn Anh Uy Viên Ngành 
Thiếu Đồ Văn Ninh đã soạn và tặng không bản quyền cho Hội Hướng Đạo Việt Nam. 



2 




GỞI NGƯỜI EM NHỒ MUÓN TRỞ THÀNH HƯỚNG ĐẠO SINH 



Sách này riêng tặng em, vì em có ý định gia nhập Phong trào Hướng Đạo. 

Phong trào sẽ dẫn em đến đâu? 

Đễn chồ trở thành một con người xứng đáng, một công dân hữu ích cho gia đình và xứ 
sở. 

Vậy em có muốn đi theo đường lối ấy không? 

Neu em là một thiếu niên ưa hoạt động, thích vui choi một cách bố ích và muốn sau 
này trở thành một người hữu ích, em hãy hăng hái gia nhập Cuộc Choi Hướng Đạo, 
một cuộc choi vừa đầy hứng thú vừa giúp em trở nên người. 



3 




Phân 1 



• HƯỚNG ĐẠO SINH LÀ AI? 

• HIỂU BIẾT PHONG TRÀO HƯỚNG ĐẠO 

• TINH THẦN HƯỚNG ĐẠO 



4 




HƯỚNG ĐẠO SINH LÀ AI? 



Hai chữ “hướng đạo” nghĩ là “dẫn đường”. Như vậy Hướng đạo sinh là người 
dẫn đường. 

Trong Quân đội, người “hướng đạo” là những quân nhân ưu tú, có óc thông 
minh và lòng dũng cảm được đặc biệt tuyên chọn đê đi tiên phong, thám sát tình hình 
địch quân rồi về báo cáo cho vị chỉ huy. 

Nhưng cũng có những người “hướng đạo” trong thời bình nữa. Họ không nhất 
thiết phải là quân nhân. Họ là những người có đủ khả năng để đi tiên phong và hướng 
dẫn người khác. Họ là những nhà thám hiếm, những người mở đường, khai phá đất 
đai mới; họ là các nhà bác học và các nhà vạn vật học băng rừng vượt núi để tìm tòi và 
khám phá bí mật của thiên nhiên, của địa cầu. 

Trước hết họ phải biết cách sống tại nơi rừng sâu núi thắm; biết tụ' tìm lấy 
đường đi ở bât cứ nơi nào, trong rừng rậm hay giữa biên khơi; tìm hiêu được ý nghĩa 
của bất cứ một dấu vết nào, dù thật nhỏ, và biết tự săn sóc sức khỏe của mình. 

Họ phải cường tráng và có đầy nghị lực đế sẵn sàng đối phó với mọi bất trắc 
hay để giúp người khác. Họ biết tụ' chủ và không quản ngại hy sinh tánh mạng để cứu 
trợ tha nhân, để phụng sự Quốc gia và thực hiện lý tưởng của mình. Họ khắc phục 
được tính vị kỷ, không đài các, không ham danh lợi và luôn luôn nghĩ đến bốn phận: 
làm tròn sứ mạng cao cả mà họ đang lãnh nhận, tất cả những công việc họ làm không 
phải đê mưu câu lợi ích cho bản thân, nhưng đê thi hành bôn phận của một công dân 
đối với quốc gia dân tộc, đối với tiền nhân và đối với chính lương tâm mình. 



5 




HIỂU BIÉT PHONG TRÀO HƯỚNG ĐẠO 

Em đừng tưởng mình hãy còn nhỏ quá chưa thể giúp ích được gì, trái lại em có 
thể giúp ích ngay từ bây giờ và sửa soạn để giúp ích về sau. 

Em có biết chuyện các cậu bé Hướng Đạo Sinh thành “Ma-Phơ-Kinh” không? 

Ma-Phơ-Kinh (Maíeking) là một thị trấn nhỏ ở miền Nam Phi Châu thuộc Anh. 

Vào năm 1889 thị trấn này bị quân địch bao vây. Lúc đó vị Tống trấn là Huân 
tước Xe-Xin (Robert Cecil) nhận thấy rằng số người lớn và mạnh khỏe đề đã phải tới 
phục vụ tại các công sự phòng thủ, bởi vậy số nhân viên để thực hiện các công vụ 
khác ngày càng thiếu hụt. ông liền đưa ra ý kiến tập hợp các thiếu niên thành một 
đoàn the gọi là “Thiếu Sinh Quân”, cho vận đồng phục và đem huấn luyện cấp tốc. 
Chẳng bao lâu các thiếu niên ấy đã trở thành một đoàn quân hũư ích, hoàn thành được 
những nghiệm vụ phụ thuộc như: liên lac, tải thương, đưa thư, trinh sát v.v... những 
nghiệm vụ mà trướ kia đều do người lớn đãm đương. 

Lúc bấy giờ Baden Powell vị sáng lập Phong trào Hướng Đạo, còn là Tiưng tá 
và giữ chức tham muư trưởng lực lượng bố phòng của thị trấn này. Ông nhận thấy hầu 
hết các thiếu niên trên đây đều tráng kiện, tháo vát và rất can đảm, đó là nhờ ở nếp 
sống tự lập và gần thiên nhiên. 

Khi trở về cố hương, Baden Powell được vinh thăng Thiếu Tướng nhưng ông 
rất buồn lòng tiước đám thanh thiếu niên nước Anh: vì có một đời sống quá dễ dãi và 
hoàn toàn lệ thuộc vào gia đình, nên họ trở thành những kẻ lười biếng, ươn hèn, ỷ lại 
và không đủ nghị lực để chịu đựng khổ cực. ông liền nhớ đến kinh nghiệm của Huân 
tước Xê-Xin, và lập tức bắt tay vào việc nghiên cứu một phương thức có thể biến đổi 
được tình trạng bi đát ấy.Trước hết ông giúp việc tổ chức và huấn luyện các đoàn 
Thiếu Sinh Quân của Anh Quốc. 

Tới năm 1907, Baden Powell lập ra Phong trào Hướng Đạo nhằm mục đích 
cung cấp một phương pháp huấn luyện bố túc cho nền giáo dục hãy còn nhiều thiếu 
sót và không mấy hiệu nghiệm của gia đình và học đường. 

Mấy năm sau, nhận thấy phong trào của ông vừa khai sáng chẳng những đã 
được nước Anh hoan nghênh mà còn lan tràn sang các quốc gia khác, Baden Powell 
liền xin giải ngũ để có đủ thời giờ săn sóc phong trào Hướng Đạo một cách tích cực 
hơn. 

Do đấy Baden Powell đã trở thành vị thủ lãnh khả kính của tất cả các Hướng 
Đạo Sinh trên thế giới, các Hướng Đạo Sinh gọi ông một cách thân mật là BiPi (bằng 
hai chữ đầu B.P., trong tên ông). 



6 




TINH THẢN HƯỚNG ĐẠO TRONG NÉP SÓNG CỔ TRUYỀN ĐÔNG 

PHƯƠNG 



Có bao giờ các em mơ tưởng đến các Tráng sỹ của nước ta thời xưa không? 

Một thanh gươm, một ngựa, người Tráng sỹ lên đường. . . Chàng ra đi để giúp 
dân giúp nước mà không hẹn ngày về, làm việc nghĩa không màng khen thưởng, 
không muốn ai biết đến danh tánh mình và sẵn sàng chết vì đại nghĩa với một nụ cười 
trên môi. 

Tráng sỹ đặt danh dự trên hết, không thất tín với ai cũng như không bao giờ 
làm điều bất chính, thề chết vinh còn hơn sống nhục, lúc nào cũng sẵn sàng tranh đấu 
cho chính nghĩa, cho Tổ Quốc và cho danh dự của chính mình nữa. Bạn đường của 
Tráng sỹ là một nhóm dũng sỳ (cũng như một đội Hướng Đạo có một đội trưởng và 
các đội sinh), cùng chung một lý tưởng, một lòng trung tín với nhau cùng chia sẽ vui 
buồn sướng khố. Họ cấn thận giữ gìn thân thế và tâm hồn, sẵn sàng hoạt động đế thực 
hiện lý tương. Họ giúp đỡ và đặc biệt cư xử rất nhã nhặn đối với mọi người, rất lịch sự 
đối với phụ nữ, thương yêu trẻ thơ và kính trọng người già, săn sóc người bệnh tật. 

về sau, khi đã lập gia đình, họ dạy cho con cái biết võ nghệ, có tinh thần tự 
cường và hào hiệp, chăm đọc sách đạo lý. Họ rèn luyện cho chúng những đức tính căn 
bản đê làm người: 

HIÉU - LẺ - TRUNG - TÍN 
LẺ - NGHĨA - LIÊM - sỉ. 

Khi người con đến tuối trưởng thành, người cha trao cho con một thanh gươm; 
đôi khi còn lấy chàm thích lên cánh tay hay bả vai những sứ mạng mà người con sẽ 
phải thực hiện, sau vài lời khuyên nhủ cuối cùng, người con thành kính bái nhận và 
ghi tâm lời chỉ huấn. 

Thế rồi chàng lên đường với một thanh gưom và vài quyển sách quý. Chàng đã 
trở thành tráng sỹ, nối chí cha mình, và bắt đầu một cuộc sống phiêu lun, nghĩa hiệp. . . 

Có những Tráng sỹ bậc thầy, khi trở về già thường mở trường dạy học, nhận 
một số thanh thiếu niên làm môn đệ. Trường học đây là một khu đạo viện thiết lập tại 
một nơi biệt lập, nhất là trên núi... Các đệ tử xin “nhập môn” rồi ở đó đế học hỏi 
những đức tính của thầy, để rèn luyện võ nghệ, nghiên cứu binh thư, đọc sách thánh 
hiền và tập làm quen với những công việc nặng nhọc để có thể sống tự lập. 

Ngày mà một để tử đã tỏ ra xứng đáng và sư phụ xét thấy chàng đã có đủ khả 
năng giúp đời, giúp dân, giúp nước chàng sẽ được phép “hạ sơn” để “hành hiệp”. 



7 





8 



Trước đông đủ bạn đồng môn, chàng thanh niên quỳ tạ trước mặt thầy và trước 
bàn thờ các vị tổ sư để tuyên thệ sẽ mãi mãi giữ mình cho xứng đáng, và giữ danh dự 
cho môn phái. Sau đó, sư phụ ban cho chàng một thanh bảo kiếm. . . 

Sau lễ hạ Sơn chàng trở nên Tráng Sỳ (hay Hiệp Sỳ), và cũng kể từ ngày ấy bắt 
đầu sống một đời sống phiêu lưu vô định. Đen đâu chàng cũng đề lại ít nhiều kỳ niệm 
do những hành vi cao đẹp của một hiệp sỹ vô danh. Chàng cứ sống như vậy cho đến 
ngày Tổ Quốc cần tới cánh tay của chàng để bảo về bở cõi, và gìn giữ non sông. 

Việt sử còn ghi lại biết bao chiến công oanh liệt của Trần Quốc Toản, đức hy 
sinh cao cả của Lê Lai, lòng vị nghĩa của Lê Phán Quan và những gương hào hiệp của 
các Tráng sỹ vô danh đã hy sinh thân mình cho lý tưởng. 

Hỡi các Hướng Đạo Sinh, các em sẽ làm gì hơn là noi gương các Tráng sỳ của 
dân tộc Việt! 



9 




Phần II 



• ĐÈ TRỞ THÀNH MỘT HƯỚNG ĐẠO SINH 

• CHUẨN BỊ TUYÊN HỨA 

• CHÂM NGÔN VÀ LUẬT HƯỚNG ĐẠO 

• LỜI HỨA HƯỚNG ĐẠO 

• Ý NGHĨA, LỜI CHÀO VÀ HUY HIỆU 



10 




ĐẺ TRỞ THÀNH MỘT HƯỚNG ĐẠO SINH 

Muốn trở thành một Hướng Đạo Sinh, em phải biết những điều sau đây: 

Khi đã được 1 1 tuối. Em cùng với phụ huynh tìm đến một thiếu đoàn hoạt đồng 
gần nơi em ở xin gia nhập. 

Neu đoàn còn chồ Đoàn Trưởng sẽ nhận em và cho em vào một đội cùng chỉ 
dẫn các điều cần thiết về thế lệ nhập hội. Trong phong trào Hướng Đạo, chúng ta gọi 
đội là một nhóm gồm chừng 7, 8 Hướng Đạo Sinh, đồng tuổi đồng lứa, do một anh 
điều khiển gọi là đội trường và có anh phó giúp việc. Hai, ba hay bốn đội họp lại 
thành đoàn. 

Khi mới gia nhập, em chỉ là một đoàn sinh mới, một thiếu sinh chưa quen với 
đời sống Hướng Đạo, hẳn còn bỡ ngỡ như một người xa lạ đứng trước ngã ba đường. 
Em được tham dự các buối họp đội và đoàn và lẽ dĩ nhiên em phải đi tập họp cho đều. 
Nhờ vậy mà em quen dần với các Trưởng, với các đoàn khác và nhất là với nếp sống 
đặc biệt của phong trào hướng Đạo. 

Em sẽ học lối chào riêng biệt của Hướng Đạo cũng như tiếng kêu riêng của đội 
em. Mồi đội đều mang tên một con vật tượng trưng cho đức tính hay châm ngôn mà 
đội muốn đạt được. Mồi đội sinh đều phải biết tiếng kêu của con vật tượng trưng cho 
đội mình đê có thê thông báo hay liên lạc với anh em khác trong đội, nhât là trong 
những lúc đi ẩn núp hay hoạt động trong đêm tối. Không một ai ngoài đội được xử 
dụng tiếng kêu của đội khác. Đây là vấn đề thành tín mà thành tín là tinh hoa của Luật 
Hướng Đạo vậy. 

Như vậy em sẽ có thể là một đội sinh đội Báo, Cò, Gà, Hổ, Nai hay Trâu v.v. . . 
nhưng em sẽ không bao giờ là đội sinh đội Khỉ. Neu em đã từng là một Sói Con em đã 
hiểu tại sao rồi. 

Một đàn khỉ không bao giờ có kỳ luật, hay lộn xộn vô ích và luôn luôn thay đôi 
ý kiến; do đó đội sinh đội khỉ sẽ chẳng bao giờ đoạt được một chuyên hiệu cũng như 
không thê thăng nôi ai trong các cuộc chơi. 

Nhờ tham gia hoạt động đều đặn trong đoàn, chẳng bao lâu các Trưởng đã có 
thể nhận thấy rằng em là một người bạn tốt, một người đã cố gắng và cương quyết 
muốn trở thành Hướng Đạo Sinh. 

Đoàn Trưởng sẽ cho phép em đeo khăn quàng của đoàn. Em sửa soạn để thành 
một Hướng Đạo Tân Sinh và sẽ được phép tuyên hứa Hướng Đạo. 



11 




ĐỒNG PHỤC HƯỚNG ĐẠO 

Đồng phục Hướng Đạo không phải là một bộ y phục dùng để trưng diện; 
nhưng em sẽ nhận thấy nó rất tiện dụng cho đòi sống ngoài trời. 

- Chiếc mũ rộng vành đế che mưa che nắng! 

- Chiếc khăn quàng gập chéo, đầu nhọn ở chính giữa lưng, được dùng để phân 
biệt đoàn nọ với đoàn kia nhờ những nền và viền riêng biệt. Vì danh dự của 
đoàn nên khi mang khăn quàng, em phải giữ gìn cho luôn sạch sẽ và không 
nhầu nát. Hai đầu kia được giữ ở trước ngực bằng một chiếc khâu (vòng) làm 
bằng kim khí, da, tre, mây, gồ v.v..., tùy theo sự lựa chọn của đoàn hay của 
từng đội, nhưng nên tránh đồ nhọn, sắc. Chiếc khăn quàng ấy có thể được dùng 
vào rất nhiều việc hữu ích như: băng bó, làm cáng, làm thang dây v.v. . . 

- Chiếc áo sơ-mi cụt tay, cổ hỡ, hai túi có nắp, hai ống tay rộng rãi để cho khỏi 
vướng víu và thoáng mát. 

Tuy nhiên bộ đồng phục của em cũng hãy còn thiếu sót nếu chưa có cái gậy. 
Đó là một khúc cây hay tre, thắng và chắc chắn dài lm60, đường kính từ 3 đến 4 
phân, có thể đánh dấu từng 10 phân một để đo. Chiếc gậy này rất tiện lợi trong nhiều 
công việc như: làm cáng, cầu, cột cờ, dựng lều, đo lường và để chống trả với thú dữ 
hoặc đế vượt qua một chướng ngại vậy. Trong đời Hướng Đạo Sinh em sẽ có lần nhận 
thấy rằng thiếu nó em sẽ hối tiếc. 




8*^ đoàn 

dao 

Bòng 

mj0N6tAOVÍ£TMAX 



Bi' Út (vâ) kok 




CHUẨN BỊ ĐÉ TUYÊN HỨA 



Trong những trang sau này là những điều em cần phải biết trước khi tuyên Lời 
Hứa đê trở thành một Hướng Đạo Tân Sinh. 

Nhưng em đừng tưởng rằng em sẽ phải học thuộc lòng những điều ấy như một 
bài thơ. Cũng như em đã học cỉra chương, không phải là thuộc lòng, nhưng cốt là để 
dùng làm toán. Vậy em cần phải hiếu biết hết những điều trong tập này đế đem ra thực 
hành. 

Đoàn Trưởng sẽ bảo em phải thuộc Châm ngôn, Lời Hứa, Luật, tiếng gọi 
Hướng Đạo, Hội Ca v.v... Đấy là những điều cần thiết và có ý nghĩa, em không nên 
tự ý thêm bớt. Còn những điều khác thì em không phải lo sẽ bị sát hạch như trong kỳ 
thi ở trường. Trong khi em chơi với các anh em khác, các Trưởng của em sẽ nhận xét 
xem em (có thể vô tình) đã qua được các môn ấy chưa, sẽ quan sát mức hiểu biết của 
em qua những hoạt động Hướng Đạo và cả đến đời sống hàng ngày của em nữa. Các 
Trưởng và các bạn hữu của em sẽ quan sát xem thử có thể tin được rằng em đã biết 
cách ăn mặc cho hắn hoi, biết tháo vát khéo tay, giúp ích và thắng thắng. 

Không những em sẽ có thế trả lời về những điều phải làm trong trường họp này 
hay trong trường hơp khác mà còn có thế thực hành được những việc ấy nữa. 

Bằng việc làm, em sẽ giúp ích cho đội và nêu cao danh dự đội, và như vậy các 
anh em khác sẽ sớm nhận thấy em là một người đáng tin cậy. 

Rồi đến một ngày nào đó, Đoàn Trưởng của em nói với em: “Bây giờ em đã có 
thê Tuyên Lời Hứa Hướng Đạo nêu em muôn!”. 

Ngày đó em sẽ phải tự xét mình một cách thận trọng hơn đê xem đã có thê và 
thật xứng đáng tuyên Lời Hứa Hướng Đạo chưa. 

Được Đoàn Trưởng khen ngợi và chấp nhận cho tuyên hứa thì thực đã là quý 
hóa lắm rồi, nhưng vẫn chưa đủ. Chỉ có em mới có thế tự' xét mình đã có ý chí vững 
bền, muốn tuân theo Luật Hướng Đạo hay không, vì chính em sẽ phải tự lấy danh dự 
mà hứa, chứ không phải người nào khác sẽ hứa hộ em đâu. 

Em nên nhớ kỳ câu này: Neu em không muốn, không một ai khác có quyền 
buộc em phải tuyên Lời Hứa Hướng Đạo. 



13 




CHÂM NGÔN, LUẬT VÀ LỜI HỨA HƯỚNG ĐẠO 



Đe xứng đáng với danh nghĩa một Hướng Đạo Sinh em phải có thế sẵn sàng trả 
lời bất cứ ai hỏi về Luật, Lời Hứa và Châm Ngôn Hướng Đạo. 

Vậy em cần phải thuộc lòng, hiếu rõ ý nghĩa và đem ra thi hành những điều ấy 
trong đời sống hàng ngày của em vì Luật, Lời Hứa và Châm Ngôn Hướng Đạo là cái 
Kim Chỉ Nam hướng dẫn em vững tiến trên đường đời. 

Đời sống của Hướng Đạo Sinh chỉ thực sự có ý nghĩa khi ta đem áp dụng Luật 
và Lời Hứa Hướng Đạo bằng không thì thà đừng gia nhập phong trào Hướng Đạo còn 
hơn là vào mà chăng giữ luật lệ hay chỉ áp dụng một cách hời hợt mà thôi. 



Châm Ngôn Hướng Đạo 

Sắp sẵn là châm ngôn của Hướng Đạo Sinh. Nó có nghĩa là em phải luôn luôn 
sẵng sàng về cả thế chất lẫn tâm hồn đe làm tròn nhiệm vụ. 

Sắp sẵn về tâm hồn bằng cách tự khép mình tuân theo kỷ luật và lệnh trên: Em 
cũng phải có thê hình dung trước được bât cứ tai nạn hay trường họp nào sẽ có thê xảy 
ra. Như vậy là đế rõ mình sẽ ước ao bắt tay vào công việc ấy. 

Sắp sẵn về the chất bằng cách giữ gìn thân thế cho khỏe mạnh, cho lanh lợi 
cũng như luôn luôn có khả năng làm đúng việc vào đúng lúc. 



Luật Hướng Đạo 

1 .Hướng Đạo Sinh trọng danh dự, ai cũng có thế tin lời nói của Hướng Đạo Sinh. 

Khi Hướng Đạo Sinh nói: “thật đúng như vậy!” thì ai cũng đều tin ngay là thật 
và có thê được hiêu như là anh em đã cam kêt một cách long trọng vậy. 

Khi Đoàn Trưởng nói: Em X..., anh tin rằng em sẽ lấy danh dự mà làm việc 
này!, thì Hướng Đạo sinh ấy có nhiệm vụ thực hiện cho bằng được lệnh của Đoàn 
Trưởng và đừng đế cho điều gì khác làm cản trở mình. 

Khi Hướng Đạo Sinh tự làm nhơ danh dự mình vì dối trá hay không thi hành 
đúng đắn một công việc gì đã được cấp trên giao phó vì đã tin tưởng ở danh dự Hướng 
Đạo của mình, Hướng Đạo Sinh ấy sẽ bị mọi người chê cười, xa lánh và trong trường 



14 




hợp trầm trọng, sẽ có thế bị cấm không được mang huy hiệu hay bị bôi tên trong số 
gia đình Hướng Đạo nữa. 

2. Hướng Đạo Sinh trung thành với Tổ Quốc, Cha Mẹ và người cộng sự. 

Hướng Đạo Sinh phải một lòng trưng thành với Tố Quốc lúc hưng thịnh cũng 
như nguy vong. Hướng Đạo Sinh không chịu đế cho ai xúc phạm đến Tố Quốc mình 
cũng như sẵn sàng đứng lên đáp lời sông núi để bào vệ non sông chống quân xâm 
lăng. 

Hướng Đạo Sinh hiểu rằng Cha Mẹ là người đã sinh ra ta và đã vất vả nuôi 
nấng dạy dỗ cho ta nên người, Hướng Đạo sinh tỏ lòng trung thành với Cha Mẹ bằng 
cách ăn ở cho hiếu thảo, luôn luôn vâng lời người và có bốn phận đền đáp công ơn “bẻ 
núi” của người. 

3. Hướng Đạo Sinh có bôn phận giúp ích mọi người. 

Hướng Đạo Sinh không nói xấu ai và cũng không đế cho ai xúc phạm đến 
những người mình phải tuân lệnh cũng như đang cộng tác. 

Hướng Đạo Sinh có bốn phận thực hiện nhiệm vụ của mình trước hết, dù cho 
phải từ bỏ thú vui, tiện nghi hay sự an toàn của liêng mình. 

Khi Hướng Đạo sinh bị bối rối trước hai sự việc, không biết phải chọn thứ nào, 
sẽ tự hỏi: “Việc nào là bôn phận của tôi?” như vậy có nghĩa là: việc nào sẽ có ích cho 
tha nhân hon. Khi đã tìm ra câu trả lời rồi em hãy hăng hái làm việc đó trước. 

4. Hướng Đạo Sinh là bạn khắp mọi người và coi Hướng Đạo Sinh nào cũng như 
ruột thịt. 

Như vậy có nghĩa là khi Hướng Đạo Sinh gặp một Hướng Đạo Sinh khác, dù là 
chưa quen, cũng phải hỏi thăm và sẵn sáng giúp đỡ những gì mình có thế làm được 
khi họ cần đến. 

Hướng Đạo Sinh không bao giờ là kẻ tiêu nhân. Tiêu nhân là người khinh rẻ 
người nghèo hay căm ghét những ai khá hơn mình. 

Hướng Đạo Sinh thừa nhận thực trạng của người khác và đối xử hết sức tử tế 
với người đó. 

Người Àn Độ gọi “Kim” là chú bạn nhỏ của mọi người. Đây là một danh hiệu 
mà tất cả các Hướng Đạo Sinh phải khao khát được người khác đặt cho mình. 



15 




5. Hướng Đạo Sinh lễ độ và liêm khiết. 

Hướng Đạo Sinh phải lễ phép với tất cả mọi người và đặc biệt là với cô nhi quả 
phụ, với các người già yếu, bệnh hoạn. 

Và Hướng Đạo Sinh không bao giờ làm việc thiện vì tiền hay vì một ấn ý gì đế 
lợi dụng. 

6. Hướng Đạo Sinh yêu các sinh vật. 

Hướng Đạo Sinh, luôn luôn tránh không gây đau đón hay giết súc vật một cách 
không cần thiết. Vì các sinh vật cũng có cảm giác và biết đau khố như người. 

Nhưng không ai cấm Hướng Đạo Sinh giết một con vật đế ăn thịt hay một con 
thú dữ đang đe dọa đời sống của mình. 

Cây cỏ cũng là những sinh vật mà Hướng Đạo Sinh tránh chặt phá không vì 
duyên cớ gì. Hướng Đạo Sinh không làm hại những mầm non có ích. 

7. Hướng Đạo Sinh vâng lời Cha Mẹ và huynh trưởng mà không biện bác. 

Dù phải thi hành một mệnh lệnh trái với sở thích của mình Hướng đạo Sinh 
cũng phải vâng lời Đoàn Trưởng như quân nhân vâng lời cấp chỉ huy, như cầu thủ 
vâng lệnh thủ quân, vì đó là bôn phận của Hướng Đạo Sinh. 

Chỉ sau khi hoàn thành mệnh lệnh Hướng Đạo Sinh mới được phép viện các lý 
lẽ đế trình bày sự không đồng ý của mình. Nhưng dầu sao Hướng Đạo Sinh phải thi 
hành mệnh lệnh một cách không trì hoãn vì đó là kỷ luật. 

8. Hướng Đạo Sinh gặp khó vẫn vui tươi. 

Hướng Đạo sinh tiếp nhận lệnh trên một cách vui vẻ nhanh nhẹn chứ không 
lừng khừng chậm chạp. 

Hướng đạo Sinh không cằn nhằn khi gặp sự khó, không cãi lộn khi bị thua, trái 
lại phải vui tương và bình tĩnh. 

Khi nhỡ việc hay bị ai làm rầy, Hướng Đạo sinh luôn luôn giữ vẻ vui vẻ và sẽ 
cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm ngay nếu huýt một điệu nhạc vui. 

9. Hướng Đạo Sinh tần tiện của mình và của người. 

Hướng Đạo Sinh cố gắng tiết kiệm đề phòng những lúc túng thiếu và để tránh 
khỏi trở thành một gánh nặng cho người khác. Hướng Đạo Sinh đế dành tiền đế dùng 
vào những công cuộc cứu trợ tha nhân hay có ích lợi công cộng. 



16 




Hướng Đạo Sinh có thói quen tôn trọng của người vì đã hiếu rằng mọi vật đều 
biểu thị kết quả của một việc làm, của một công lao. 

10. Hướng Đạo Sinh trong sạch từ tư tưởng, lời nói đến việc làm. 

Nghĩa là Hướng Đạo Sinh không nói, không nghĩ hoặc làm những điều dơ bấn. 

Hướng Đạo Sinh không đế ai lôi cuốn mình vào con đường tội lỗi xấu xa. 

Hướng Đạo Sinh là một người cường tráng và có một tâm hồn trong sạch. 

LỜI HỨA HƯỚNG ĐẠO 



Đe chính thức thành Hướng Đạo Sinh, em sẽ tuyên Lời Hứa dưới dây trước 
mặt cả Đoàn. 

“Tôi xinh lấy Danh Dự hứa cố gắng hết sức: 

1. Làm bố phận đối với Tín Ngưỡng Tâm Linh và Quốc Gia tôi. 

2. Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào. 

3. Tuân theo Luật Hướng Đạo.” 

Đây thật là một lời hứa rất khó giữ, nhưng cũng là một lời hứa hết sức đứng 
đắn và chừng nào em không cố gắng giữ lời hứa, em sẽ không phải là một Hướng Đạo 
Sinh thực sự. 

Mọi câu trong lời hứa đều quan trọng nên không được gạt bỏ, khi ta đã lấy 
danh dự mà hứa làm một điều gì, ta thà sẽ chịu đựng mọi sự khó khăn nguy hiếm hơn 
là không giữ lời hứa. 

Bởi vậy em sẽ nhận thấy rằng hoạt động Hướng Đạo chang những mang lại vui 
tươi cho em, nhưng cũng đòi hỏi rất nhiều ở nơi em và chúng tôi hiếu rằng chúng tôi 
có thể tin em sẽ luôn luôn gắng sức để giữ Lời Hứa Hướng Đạo. 

-oOo — 

LỐI CHÀO HƯỚNG ĐẠO 

Hướng Đạo Sinh có những dấu hiệu riêng biệt đề nhận biết và chào hỏi nhau. 

Hướng đạo sinh chào bằng cách giơ cao bàn tay mặt, ba ngón giữa thẳng, ngón 
tay cái đè lên đầu ngón tay út. 



17 




Ba ngón tay giữa nhắc nhở Hướng Đạo sinh về ba điều của Lời Hứa. Ngoán tay 
cái đè lên ngón tay út có ý nói với Hướng Đạo Sinh rằng người mạnh có bốn phận 
phải bệnh vực, che chở người yếu. 

Đây là kieu chào của các Hướng Đạo sinh trên thế giới, nhờ vậy dù cho ở bất 
cứ đâu, Hướng Đạo Sinh đều có thể dễ nhận biết nhau. 

Em đừng tưởng rằng chỉ là giữ lịch thiệp và lễ độ thôi đâu, chào lại còn là một 
cử chỉ thân thiện nữa 



- Là một đặc ăn, vì chỉ có những người tự do mới được phép 
chào hỏi hay nhìn thăng vào mặt người tự do. 

- Là một vinh dự, vì chỉ có những ai đã tuyên hứa và chính 
thức gia nhập đại gia đình Hướng Đạo mới có quyền xử 
dụng lối chào này. 

Là một cử chỉ thân thiện vì ngày xưa, về thời Trung cố, tình 
trạng an ninh chưa được hoàn hảo nên hễ có việc phải đi 
đâu xa, các tráng sỳ buộc phải đem theo võ khí để tự vệ. 
Lúc nào người ta cũng có thế bị bọn bất lương qua lại trên 
đường hãm hại. Bởi vậy, khi người có mang vũ khí gặp 
nhau, họ đều giơ tay lên để chứng tỏ thiện chí và ý chí hòa bình của họ. 

Hướng Đạo Sinh gặp nhau đều chào, dù cho chưa hề quen biết, và, mặc dù ở 
cấp bậc nào, hễ ai trông thấy người kia trước thì chào, và người kia cũng chào lại 
ngay. 

Hướng Đạo Sinh lại có bôn phận chào: 

- Quốc kỳ. 

- Hội kỳ trong buối lễ hay ở trại. 

- Đám tang. 

- Và các nhà chức trách mà đời sống hàng ngày đòi ta phải tỏ lòng tôn kính. 

Khi đi theo Đoàn the (Đoàn hay Đội) và được đặt dưới quyền điều khiến của 
một Trưởng, Hướng Đạo Sinh không được phép chào. Anh Trưởng sẽ thay đơn vị đê 
chào, còn hướng Đạo Sinh, chỉ việc quay mặt về phía người được chào k ín h là đủ. 

Khi mặc thường phục hoặc đồng phục Hướng Đạo mà không đội mũ, Hướng 
Đạo Sinh chào bằng chách đưa tay phải lên ngang vai, lòng bàn tay quay về phía 
trước, cùi tay xếp lại, cánh tay đặt dọc theo thân mình. 




18 



Khi mặc đồng phục Hướng Đạo, có đội mũ Hướng Đạo Sinh chào bằng cách 
đưa tay phải lên vành mũ phía trước, ngang mắt, ngón trỏ sát vành mũ. 

Khi mặc đồng phục Hướng Đạo, có cầm gậy và đứng yên một chồ Hướng Đạo 
Sinh chào bằng cách chuyến gậy sang tay trái đe gậy nằm chéo trước mình mà không 
dời mũi gậy đi, tay phải chào như thể chào có đội mũ. 

Trường họp mặc đồng phục Hướng Đạo, có mang gậy và đang di chuyển, 
Hướng Đạo Sinh cứ giữ nguyên gậy, chỉ quay mặt về phía người mình định chào là 
đủ. 




Neu hai tay không rảnh (mang đồ vật, điều khiển xe có động cơ v.v. . .), Hướng 
Đạo Sinh cũng chỉ cần quay mặt về phía người mình định chào. 

Khi có người lạ mặt mặc thường phục trông thấy em và chào kiếu Hướng Đạo, 
em phải chào lại ngay. Neu sau này người ấy tự giới thiệu là một Hướng Đạo Sinh, em 
phải đối xử với họ như anh em và sẵn sàng giúp đỡ họ nếu cần. 

Khi Hướng Đạo Sinh muốn lưu ý một bạn Hướng Đạo khác, thì dùng điệu nhạc 
dưới đây mà huýt sáo: 




Đó là tiếng huýt sáo quốc tế. Khi nghe thấy điệu nhạc này. Hướng Đạo Sinh 
kia trả lời lại cùng một điệu nhạc rồi tiến về phía mình vừa nghe thấy tiếng sáo. 

Nói tóm lại, trong mọi trường hợp, khi chào ai em phải giữ đầu cho cao và ngó 
ngay người em muốn chào. 



19 



Hướng Đạo Sinh bắt tay nhau bằng tay trái, vì tay trái là phía của trái tim, và 
trái tim là biêu hiệu của sự thân thiện. 

Khi bắt tay ai, nếu một Trưởng hay người cao tuối hơn em, em phải đợi người 
đó đưa tay ra trước. Em hãy bắt tay cho chững chạc, đừng mềm nhũn và rụt rè, trái với 
phong độ của một Hướng Đạo Sinh. 



HUY HIỆU HƯỚNG ĐẠO 



Huy hiệu Hướng Đạo là một bông hoa Huệ, chúng ta thường gọi là Hoa Bách 

Hợp. 

Ngày xưa, Bách Hợp nhận thấy trên mũi kim của các địa bàn, người ta thường 
hay vẽ hay gắn bông Hoa Huệ đế chỉ hướng Bắc, do đó các cụ đã chọn Hoa Huệ làm 
huy hiệu của Phong Trào Hướng Đạo. 

“Không đê lạc hướng Băc” có nghĩa là biêt rõ hướng mình đang theo. 




Hướng Đạo Sinh luôn luôn tìm đường chính mà đi và 
có thể dìu dắt người khác cùng đi theo con đường ấy. 

Ba cánh hoa nhắc nhở Hướng Đạo Sinh ba lời hứa: 

- Làm bốn phận đối với Tín Ngưỡng Tâm Linh 
và Quốc Gia tôi. 

- Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào. 

- Tuân theo luật Hướng Đạo. 

Bên dưới hoa có băng, hai đầu nhọn uốn cong lên 
tượng trưng nụ cười của Hướng Đạo. Trên băng có 
ghi chữ “Sắp sẵn” là châm ngôn của Hướng Đạo. 
Dưới băng có một sợi dây thắt nút nhắc nhở Hướng 



Đạo Sinh mồi ngày làm một việc thiện. 



Em cũng hiếu hết các quốc gia Hội Viên của phong trào Hướng Đạo Thế Giới 
đều lấy Hoa Huệ làm huy hiệu cho Hướng Đạo Sinh của họ. Như vậy Hoa này còn 
tượng trưng cho sự họp nhất và tình huynh đệ thế giới của chúng ta nữa. 



Chỉ có Hướng Đạo Sinh thực thụ nghĩa là những người đã chính thức gia nhập 
đại gia đình Hướng Đạo bằng cách tuyên Lời Hứa, mới có quyền đeo huy hiệu Hướng 
Đạo mà thôi. 



20 



CÁCH TRÌNH DIỆN 

Khi đến trước Trưởng đe hỏi hay trả lời một điều gì, em sẽ chào theo kiếu 
Hướng đạo và đứng thế “Sằn” cho đến khi được lệnh nghỉ. 

Khi nói chuyện, em luôn luôn nhìn thắng người mình đối thoại. Lúc từ biệt, em 
phải chào rồi mới day gót. 

Có hai lối trình diện mà em cần phải học ngay: 

( I ) Thế “sẵn ” ( có và không gậy). 

Đứng thăng người, gót chân chạm nhau, hai bàn chân mở rộng (chừng 45 độ) hai 
tay buôn thõng xuống một cách tự nhiên (trường họp không gậy) hoặc tay phải kẹp 
nhẹ chiếc gậy cho sát thân mình (trường họp có gậy), đầu hơi ngang cao, mắt nhìn 
thăng. 

Ở thế này, em phải nghiêm không cử động và giữ im lặng. 



Thé « Nghỉ » 




Không gậy Có oàn 

(2) Thế “Nghỉ” (có và không gậy). 

Khi nghỉ, chân trái dang, tay phải đưa gậy ngả ra, tay trái đặt ngang thắt lưng, phía 
sau. Trường hợp không gậy thì đê cả hai tay ra phía sau. 

Ớ thế này em phải im lặng, có thế cử động nhẹ, nhưng phải đứng nguyên một chồ. 



21 



Thé * SẲn » 




Các Trưởng muôn em làm nh ư vậy là đê tập cho em có một dáng điệu hiên 
ngang, quen với tính tự chủ, phản ảnh của một ý chí cương dũng. 

Một trẻ có dáng đi ngay ngắn thường dễ gây được cảm tình hơn một trẻ có 
dáng điệu lấc cấc hay chậm chạp như sên. 

Khi đi cũng vậy, Hướng Đạo sinh luôn giữ tư thế cho tự nhiên và thong thả, 
nhưng không kém phần hùng mạnh, chân không kéo lê trên hè phố, miệng luôn 
luôn tươi tỉnh, mắt dế ý quan sát quanh mình. Neu có mang gậy thì kẹp nơi nách 
phải, mũi nhọn quay xuống đất và luôn luôn chý ý kẻo đế chạm vào gót chân 
người đi trước. 

CÁP HIỆU HƯỚNG ĐẠO 

Sau đây là một số huy hiệu thứ bậc và cấp bậc mà em thường có dịp trông thấy. 

Trước hết có một loại huy hiệu giúp ta biết trình độ của một Hướng Đạo Sinh. 

Hướng Đạo Sinh, khi đã tuyên hứa, mang trên mũ một Hoa Bách Họp bằng 
kim khí và ở trên túi áo trái một huy hiệu dệt bằng vải. 

Hướng Đạo Sinh hạng nhì, ngoài huy hiệu của một tân sinh, còn mang thêm 
trên cánh tay trái, một băng vải mầu lục có chữ “Sắp sẵn” màu vàng. 





Hướng đạo Sinh hạng nhất mang thêm một huy hiệu Hướng Đạo trên cánh tay 
trái, ở chồ mà Hướng Đạo Sinh hạng nhì đeo băng “Sắp sẵn”. 




Chỉ khi nào Hướng Đạo Sinh hạng nhất em mới thực là một Hướng Đạo Sinh 
hoàn toàn, nghĩa là được xem như đã có đủ khả năng để giúp ích hữu hiệu. 

Ngoài ra, cũng ở trên cánh tay trái em còn thấy một vài Hướng Đạo Sinh đeo 
những huy hiệu hình tròn, có những hình vẽ màu sắc ngộ nghĩnh, đó là các chuyên 
hiệu, nghĩa là huy hiệu chứng nhận rằng người đeo đã có một số khả năng hay xu 
hướng về chuyên môn. 

Chỉ khi nào đã qua bậc Hướng Đạo hạng nhì em mới bắt đầu tập luyện đế lấy 
chuyên hiệu nào mà em tự xét có năng khiếu. 

Hệ thống chuyên hiệu có mục đích khuyến khích Hướng Đạo Sinh tự chọn lấy 
một nghề thích họp cho tương lai và sở nguyện của mình. 

Bây giờ đến huy hiệu cấp bậc 1. 

Có lẽ nghĩ rằng Hướng Đạo thì cần gì đến dấu hiệu điều khiễn nữa! Muốn phân 
biệt ai là Trưởng thì không có gì khó! Tuôi tác và uy tín của Đoàn Trưởng thật quá rõ 
ràng và dễ nhận thấy: hơn nữa Đoàn Trưởng có y phục chỉnh tề và nhất là luôn luôn 
nêu gương tốt này! 

Đồng ý! Nhưng cũng còn cần phải đe cho a nh em khác đơn vị nhận biết nữa 

chứ! 



Đội trưởng mang trên túi trái áo 2 băng vải trắng chạy dọc theo chiều dài của 
túi và ở hai bên Hoa Bách Hợp. 

Anh còn mang theo trên gậy một lá cờ của Đội nữa. 

Phó Đội trưởng, người giúp việc và thay thế khi Đội trưởng vắng mặt, mang 
trên túi trái một băng vải trắng chạy dọc dưới Hoa Bách Hợp. 

Ớ những đoàn thành lập lâu năm và đầy đủ hơn, em còn thấy có cả anh Chánh 
Đội trưởng (hay Đ.T.nhất) nữa. Anh này mang trên túi trái ba băng vải trắng. 

Chưa hết đâu, lại còn các Trưởng của Đoàn nữa! Ngoài Đoàn trưởng điều 
khiến đoàn còn có một vài Phó Đoàn trưởng. Các Phó Đoàn trưởng này rất cần 
thiết cho hoạt động của Đoàn; họ rất vui vẻ và sẵn sàng chỉ bảo cho các em bất cứ 
điều gì em chưa biết, vậy em hãy mạnh dạn đến với họ mỗi khi cần. 




Đoàn trưởng, người giữ trách nhiệm dìu dắt và điều khiến đoàn mang trên mũ 
huy hiệu Hướng Đạo bằng kim khí có túm lông mầu lục (hình I). Bên vai trái, ở 
nơi các em đeo tua Đội, Đoàn trưởng mang bốn tua mầu lục. 

Phó Đoàn trưởng cũng mang bốn tua mầu lục, nhưng ở phía trên cũng có một 
sọc mầu nâu chạy ngang. Ngoài ra, trên huy hiệu mũ giữa túm lông mầu lục còn có 
một sọc nâu nữa. (hình II). 





Bầy trưởng (hay Àu trưởng) mang bốn tua vai mầu vàng trên huy hiệu mũ có 
túm lông vàng. 

Phó Bầy Trưởng cũng mang tua vai và túm lông màu vàng nhưng có thêm sọc 
nâu. 

Tráng trưởng mang tua vai mầu đỏ. Huy hiệu mũ có túm lông đỏ. Anh này 
thường mang gậy có chạc mà chúng ta hay gọi là gậy nạng. Hai chạc tượng trưng 
cho hai ngả đường đời: Con đường Ác và con đường Thiện. Dụng ý là để luôn 
luôn nhắc nhở cho Tráng sinh hãy cố gắng noi theo con đường Thiện. 

Liên Đoàn trưởng là người có trách nhiệm điều khiến và phối hợp hoạt động 
của một Bầy, một Thiếu đoàn và một Tráng đoàn, hoặc một Bầy và một Thiếu 
doàn hoặc một Tráng đoàn và một Thiếu đoàn. 

Liên Đoàn Trưởng đeo bốn tua vai màu da cam và trên mũ cũng mang túm 
lông cùng màu với tua vai. 

Còn nhiều huy hiệu khác nữa trong phong trào Hướng Đạo, sau này em sẽ có 
dịp được biết tới khi chuẩn bị qua chương trình Hướng Đạo hạng nhì. 



25 




Phần III 



• KỸ THUẬT HƯỚNG ĐẠO 

• THựCHÀNH 

• TÔN GIÁO 



26 




KỸ THUẬT HƯỚNG ĐẠO 



Hướng Đạo Sinh học chuyên môn đê tập trở nên người hữu ích và có khả năng. 

Dưới dây là một số chuyên môn Đoàn sinh mới cần phải học tập đế chuấn bị 
trở thành Hướng Đạo Tân Sinh. 

A. Nút 

Tại sao chúng ta học nút? 

Chúng ta học làm nút để biết cách xử dụng, để biết rõ trong trường hợp nào 

chúng ta phải dùng loại nút nào cho thích hợp. 

Nút làm đúng cách phải có những đặc điểm sau đây: 

- Làm chóng. 

- Chăc chăn. 

- Dễ tháo. 

Dưới đây là một câu chuyện về công dụng của nút: “. . .Trong một Trại Hướng 
Đạo, lúc tham dự chơi lớn, ba Hướng Đạo Sinh tên là Đực, Nam và Mỹ đang ấn nấp 
bên ven sông. Bống nhiên các em ấy nghe thấy tiếng kêu cứu trên dòng sông. Một 
chiếc thuyền tâm bản (ba lá) bị nước chảy siết cuốn đi. Trên thuyền có hai đứa trẻ la 
khóc. Chỉ còn chừng vài trăm thước nữa là con thuyền sẽ tới một thác nước nguy 
hiểm. 

Cả ba em Hướng Đạo Sinh đều biết rằng hai đứa trẻ đang lâm nguy. Không để 
mất thời giời bàn tán vô ích, Đức, bơi giỏi, định nhẩy ngay xuống đề đón chiếc 
thuyền. Nam liền đưa cho Đức một đầu dây đế làm nút ghế quanh mình. Trong lúc đó 
thì Mỹ cởi cuộn dây đeo bên thắt lưng để nối tiếp vào dây của Nam. Vì thấy dây hãy 
còn ngắn, Mỹ liền chạy đi nhặt sợi dây to hơn của một ông chài phơi gần đó và làm 
một nút “nối câu” với sợi dây của mình. Trong lúc Đức đang vùng vẫy dưới sông và 
đã có Nam cầm một đầu dây canh chừng thì Mỹ quang cho Đức một cuộn dây khác 
mà một đầu đã được buộc chặt vào gốc cây bằng nút “một vòng 2 khóa”. Khi thuyền 
vừa trôi tới, Đức liền nhào đến mũi thuyền, lấy một đầu dây cột ngay vào cọc thuyền. 
Nhờ đã được học từ trước Hướng Đạo Sinh ấy đã giữ được thuyền lại và một tai nạn 
thảm khốc đã tránh được. 

Sau đó Đực bám tay vào sợi dây đã buọc quanh mình để cho Nam lội vào bờ và 
cả ba em cùng họp lực kéo thuyền và dẫn hai đứa trẻ về nhà cha mẹ chúng. 



27 




Sở dĩ chiếc thuyền mà hai đứa bé đã xuống chơi bị trôi vì nút đã cột không 
đúng cách nên khi hai đứa trẻ bược xuống thuyền bị giòng nước cuốn đi. 

Chắc chắn trong đời Hướng Đạo Sinh, thế nào em cũng sẽ có dịp làm nhiều 
điều tương tự, nếu em biết giữ bình tĩnh, học chuyên môn Hướng Đạo cho đến nơi và 
làm cho đúng cách. 

Tất cả mọi Hướng Đạo Sinh đều biết làm nút. Khi mới nhìn qua thì tưởng là dễ, 
nhưng vì có cách làm sai và làm đúng nên chúng ta phải thực tập luôn cho quen. 

Chúng ta nên dùng dây to mà học làm nút, đừng nên dùng dây gai cột câu, keo 
nặng v.v... 

Sau đây là một số nút được ấn định cho chương trình Hướng Đạo Tân Sinh. 
Tuy các nút ấy đơn giản nhưng công dụng rất tiện lợi, em hãy gắng học và thực tập 
cho quen. 

1. Nút cột thuyền 

Công dụng: Dùng đế cột thuyền vào mốc, neo cột dây liền vào thân cây, cột chân 

một con vậy hay bắt đầu một nút ghép. 

Cách làm: (1) Neu có thế, xỏ nút từ ngoài vào, làm hai vòng đặt ngược lên nhau. 

(2) Neu phải thực hiện nút mà không thế xỏ ngoài vào (ví dụ như cột vào một cây) 

làm theo hình vẽ B (1 và 2). 




28 



2. Nút dẹt 



Công dụng: để nối hai đầu dây cùng hai đường kính. Dùng nút này để gói hay 
buộc 2 đầu băng (vết thương) thì vừa mau lẹ lại vừa dễ cởi. 

Chú ý: Đừng lầm nút này với nút “bò cái” hay nút “kẻ trộm”. Hai nút sau này rất 
dễ tuột. 

Cách làm: 





3. Nút ghế đơn 

a) Công dụng: Đe cấp cún người bị nạn ở dưới sâu, để buộc vào người khi có 
nhiều người cùng leo núi. (Vòng buộc không thắt lại được). 

b) Cách làm: có 2 cách làm. Em hãy quan sát cho kỳ và thực tập chu đáo đê có thê 
sử dụng trong các trường họp khẩn cấp. 

Cách 1: Khi đã có sẵn 1 vòng khóa làm nút theo câu chuyên con rắn sau đây: 

“...Có một cây (giơ cao sợi dây lên) mọc cạnh bờ giếng (làm 1 vòng khóa). 
Nhân trời nắng ráo một con rắn từ tù' bò ra khỏi giếng đế sưởi ấm (lấy đầu dây kia xỏ 
từ phía trong vòng khóa ra). Đang tắm ngang bống thấy có một người đi lại, con rắn 



29 



hốt hoảng bò về phía cây vòng lấy thân cây đế tự vệ. Nhưng chợt nhớ đến cái hang 
của nó ở trong lòng giếng (đem vòng dây vòng quanh cái cây) nên vội vã chui ngay 
xuống giếng (đưa đầu dây vào vòng khóa)”. 

Bấy giờ chỉ kéo chặt sợi dây là đã làm xong nút ghế đơn. 

Cách 2: Làm theo kiêu này có phần khó hơn vì em phải vòng sợi dây quanh 
mình và chỉ được dùng một tay mà thôi. 

Sau khi vòng sợi dây quanh thắt lưng rồi, nắm lấy đầu ngắn mà soắn cố tay vào 
đoạn dây căng. Đưa tay mở ra phía mặt (phải) mà vẫn không rời đầu dây. Dùng các 
đầu ngón tay đưa đầu dây từ từ vòng qua sợi dây căng rồi nắm chặt lấy đầu dây ấy. 

Bây giờ tới giai đoạn tế nhị hơn cả: rút tay ra khỏi vòng dây đã quấn quanh cố 
tay, ngón tay vẫn không rờ khỏi đâu dây. 

Hãy coi chừng! Bây giờ kéo chặt sơi dây lại và kiêm soát sao cho nút ăn đúng 

khóp. 




30 



Lẽ dĩ nhiên thực tập làm nút này không phải một lần mà được. Em hãy ráng tập 
cho khéo và nhanh, biết đâu đời em sẽ chang có lần hoàn toàn tùy thuộc vào cái nút do 
chính tay em làm ra! 

4. Nút dây câu: 

a) Công dụng: để nối 2 sợi dây nhỏ cần phải nhúng xuống nước (như sợi dây của 
người câu cá); Đe nối 2 dây to không đều nhau, hai dây cứng hay thật trcm; để 
làm nút quai mũ (có thể điều chỉnh được). 

b) Đặc điếm: rất dễ tháo dù bị ướt. 

c) Cách làm: cầm một đầu sợi dây (a) và làm một vòng khóa quanh sợi dây kia 
(b), rồi cầm đầu sợi sau mà làm một vòng khóa quanh sợi trước (c). 



Chú ý: Nút làm đúng, khi kéo sát vào nhau, 2 đầu dây phải ở phía ngoài. 

5. Nút thòng lọng: 

a) Công dụng: để cột đầu dây vào 1 cái cọc, thân cây: để kéo một khúc gồ, một đồ 
vật nặng và dài, để bó củi v.v. . . 

b) Đặc điểm: Càng kéo càng chặt. 

c) Cách làm: 






31 



6. Nút 1 vòng 2 khóa: 




32 



B. Dấu đường 

Lắm lúc đi trại hay lúc tham dự trò chơi lớn, các Đội sinh phải tạm xa nhau. Đe 
có thế tìm lại nhau Hướng Đạo Sinh dùng một số ước hiệu gọi là dấu đường. 

Chúng ta có thể ghi dấu đường trên mặt đất bằng mũi gậy Hướng Đạo hay 
dùng phấn vẽ lên cột trụ, thân cây hay ven tường v.v. . . hoặc nhặt những hòn đá, sỏi, 
gạch vụn hay cành cây nhỏ mà bầy thành dấu định ghi. 

Mồi dấu đều có ý nghĩa riêng biệt, vậy em cần phải học, nhớ và thực hành các 
dấu ấy. 

Theo nguyên tắc, nên đánh dấu về phía tay mặt vừa đủ để nhận thấy và dễ xóa 
bỏ khi đã dùng xong. Không nên vẽ bấn lên tường nhà hay lấy dao nhọn đánh dấu trên 
thân cây. 

Khi đi theo một con đường có để dấu, em phải đi từ dấu nọ đến đâu kia và để ý 
đừng có quên mất dấu vừa tìm ra đe khi chưa tìm được dấu kế tiếp, em có thế trở lại 
dấu cũ mà tìm lại. Trong trường họp chưa tìm được dấu kế tiếp, em hãy đánh dấu nơi 
đã tìm ra dấu trước bằng một vật gì đe nhận rồi đi quanh dấu dấy dần dần rộng ra, thế 
nào em cũng tìm thấy dấu kế cận. 

Muốn theo đúng một con đường có để dấu, trước hết em không nên phỏng 
đoán: có lẽ các anh ấy đã đi đường này! Có lẽ họ đi đường kia! V.v. . . để rồi bỏ sót 
không chịu theo từ dấu nọ đến dấu kia. 

Một điều khác cũng quan hệ là chữ ký Hướng Đạo, chúng ta hãy lấy ví dụ là đã 
có nhiều đội Hướng Đạo cùng đi để dấu đường mà chẳng may các Đội ấy lại cùng đi 
một con đường. Vậy phải làm sao để có thể theo đúng con đường của mình nếu không 
có một lối đánh dấu riêng. 

Thường thường người đánh dấu phải ký thêm tên con vật của Đội và số thứ tụ' 
của mình trong Đội. Ví dụ dưới một dấu đường có vẽ thêm đầu một con trâu và đế số 
2, các Đội sinh Đội Trâu đi tìm vết đường sẽ hiếu ngay rằng đó là dấu anh Đội phó 
Đội Trâu đã đi trước và để lại dấu này. 



33 






khởi hãnh 



có mậi ỊẨUỈ cách đổ!? 5m 




dường cấm 




ỉứA dĩiu dường 





đợi ỗr d(hj 



ddn thrỉrng vu chừ /ạ) của 
người dành (ỉ un 




34 



c. Ca hát 



Ngoài Quốc Ca và Hội Ca, em có thể phải học hát và hát được một số bài hát do Đạo, 
Đoàn và Đội của em đòi hỏi. 

Em sẽ có dịp khám phá ra thiên tài của chính em mà em không bao giờ ngờ có. 



D. Cấp cứu 

Hàng năm, nhiều Chính Phủ trên thế giới tặng huy chương hay tưởng lục (giấy 
ban khen) cho các công dân đế liều mình cứu sinh mạng kẻ khác. 

Được ân thưởng là những người đã từng cấp cứu tha nhân trong các tai nạn xảy 
ra hằng ngày trên các đường phố, trong các hầm mỏ, tại các xưởng máy hay trên sông 
biển. 



Các người ấy cũng được hoan nghênh như các chiến sĩ xông pha nơi tiền tuyến 
chống kẻ thù của dân tộc. 

Từ khi có Phong Trào Hướng Đạo, các nước khác cũng như ở Việt Nam, đã có 
khá nhiều Hướng Đạo Sinh thực hiện được những thành tích cấp cứu. Chắc chắn một 
ngày nào đó em cũng sẽ có dịp làm như họ, điều cốt yếu là em phải “Sắp sẵn”. 

Muốn vậy em cần phải được huấn luyện trước đã. Em cần phải biết xử sự khi 
có tai nạn xảy ra và lẽ dĩ nhiên phải biết một cách chắc chắn. Em đừng nghĩ rằng đọc 
qua loa vài quyển sách là đủ rồi. Em cần phải đem thực hành những điều đã học giống 
như đang đứng trước một trường họp thực sự vậy, ví dụ như: cầm máu một vết 
thương, làm một cái cáng, hô hấp nhân tạo, cứu vớt người chết đuối v.v. . . 

Chỉ sau khi đã học và thực tập những điều ấy rồi, em sẽ không còn bối rốit rụt 
rè trái lại sẽ bình tĩng áp dụng phương pháp thích hợp đã biết để cấp cứu nạn nhân. 

Câu chuyện dưới đây là ví dụ điển hình nói lên lý do tại sao em phải “Sắp sẵn” 
để tiếp cứu nạn nhân. 

“. . .Một hôm trong một đô thị lớn, có người băng qua đường nên bị xe hơi cán 
trọng thương máu chảy lênh láng. Dân chúng đô xô lại và xúm quanh nạn nhân. Họ 
chỉ biết đứng đó mà la lối om xòm hay bàn tán trái phải, không một ai nghĩ đến việc 
cấp cứu nạn nhân”. 

Ớ trường họp trên, nếu có một em Hướng Đạo Sinh đi ngang qua, chắc chắn 
nạn nhân đã thoát được tay “tử thần” vì đã được em đó cầm máu kịp thời. 



35 




Đứng xem và bàn tán vô ích, không biết làm một công việc hết sức nhỏ nhặt đế 
đến nồi nạn nhân bị thiệt mạng, thật là điều xấu hố! 

Ngoài ra ở các bãi biển và trên các sông ngòi nước ta, có biết bao người đứng 
khoanh tay ngắm nhìn kẻ khác chết đi mà không hề mảy may có phản ứng hay ý thức 
gì về việc tố chức cứu trợ nạn nhân. 

Một Hướng Đạo Sinh thì hắn sẽ không ngần ngại gì cứu giúp kẻ khốn nguy! 



E. Sức khỏe 

Đe có thế làm tròn nhiệm vụ mình, Hướng Đạo Sinh cần phải “Sắp sẵn” về thế 
chất, nghĩa là phải khỏe mạnh và ưa hoạt động. 

Thực vậy, mỗi sáng, nếu chúng ta chỉ lun ý tập thể dục trong 10 phút mà thôi 
thì cũng đủ để chúng ta trở nên khỏe mạnh. 

Điều cốt yếu là phải hít không khí trong lành và luôn luôn giữ gìn thân thế cho 
sạch sẽ. 

Hướng Đạo Sinh luôn luôn thở bằng mũi, không thở bằng miệng vì thở bằng 
miêng hay khát nước, chóng mệt và nguy hại hơn cả có thế nuốt phải vi trùng bay 
trong không khí. 

Tập 10 phút thể dục vào buổi sáng, ngoài việc giúp ta duy trì sức khỏe, còn làm 
cho chúng ta thêm tỉnh táo đế lấy đà hăng hái làm việc trong ngày. 

Sau khi tập thế dục, nếu không thế tắm Hướng Đạo Sinh sẽ lấy khăn bông ướt 
chà sát cùng mình. 

Hai công việc trên phải trở thành tập quán của Hướng Đạo Sinh. 

Ngoài ra, để qua chương trình Hướng Đạo Tân Sinh này, em còn phải tỏ ra có 
đủ khả năng. 

- Đi bộ 10 cây số mà không biết mệt. 



F. Công dân 

Quốc kỳ Việt Nam 

Em hãy nhìn lên bản đồ Thế Giới và tìm xem nước Việt nam ở đâu? 
- Đâu rồi! 



36 




- Ô, nước ta sao bé quá vậy! 

- Phải, nước ta tuy nhỏ bé thật nhưng cũng là một móc nối tất yếu và giữ một vị 

trí quan trọng đối với các quốc gia khác trên thế giới. 

Có ai trong chúng ta mà lại không cảm động khi hồi tưởng lại quá trình tranh 
đấu của dân tộc? 

Ngày nay, trên thế giới, nước ta được tượng trưng bằng lá quốc kỳ. 

Tuy chỉ là một vuông vải, nhưng quốc kỳ thật là một tiêu biếu thiêng liêng nhất 
của tổ quốc, nó đã chứng kiến biết bao hưng vong và dưới bóng cờ oai hùng ấy; biết 
bao chiến sĩ đã ngã gục trên bãi chiến trường, hy sinh xương máu để bảo vệ giang sơn. 

Là Hướng Đạo Sinh: chúng ta có bốn phận noi gương các chiến sĩ bằng cách 
kính trọng và sẵn sàng bảo vệ quốc kỳ. 

Em sẽ có dịp thấy quốc kỳ luôn luôn tung bay phấp phới trên các trại Hướng 
Đạo, hay được treo ở chồ danh dự nhất nơi Đoàn quân. 

Trong các buối lễ thượng, hạ kỳ, em hãy nghiêm chỉnh chào cờ với tất cả lòng 
thành kính mà em đặt nơi Tố Quốc. 

Trung thành với Tố Quốc. 

Nước chúng ta có một dĩ vãng lịch sử vẻ vang oanh liệt. 

Là những con dân đang thừa hưởng công nghiệp vĩ đại của các bậc tiền nhân, 
chúng ta cảm thấy hãnh diện được làm con dân nước Việt, không những lúc nước nhà 
đang cười thịnh, mà lại phải thiết tha hơn nữa khi quốc gia lâm nguy. 

Xưa kia ông cha chúng ta đã phải khố công lập quốc đế rồi truyền lại cho 
chúng ta ngày nay. Chúng ta có bổn phận tiếp tục công cuộc bồi đắp giang san sao cho 
ngày thêm hưng thịnh đe rồi sau này cũng có thế truyền lại cho hậu thế. 

Muốn vậy, chúng ta không thế ngồi một chồ mà la hét om sòm và tưởng rằng 
làm như vậy là yêu nước và làm cho nước trở nên hùng mạnh rồi. 

Hướng Đạo Sinh trung thành với Tố Quốc bằng cách đem hết tâm trí và nghị 
lực để phục vụ xứ sở, tùy theo khả năng của mồi người, và bằng cách luôn luôn làm 
cho mình tiến bộ về mọi phương diện: học hành, tập nghề và làm việc. 

Và chúng ta cũng đừng làm tưởng rằng: để tỏ lòng trung thành với Tổ Quốc, 
chúng ta buộc phải căm thù hay khinh rẻ các quốc gia dân tộc khác. 



37 




PHẦN THỰC HÀNH 

a) Biết vẽ đúng cách huy hiệu Huớng Đạo Việt Nam và dùng để trang hoàng cuốn 
sổ tay của mình. 

b) Khéo tay: 

1. Tự mình thực hiện lấy những công việc vặt nhu' gói đồ, đính khuy, ủi quần 
áo, tự dọn dẹp lấy giuờng chiếu mình nằm; đánh giầy; 

2. Tự làm đuợc một vật hữu dụng theo khả năng của mình. 

c) Đuợc cha mẹ (hay nguời giám hộ) công nhận đã có sự tiến bộ kể từ ngày gia 
nhập Đoàn. 

PHẦN TÔN GIÁO 

Trung thành với Tông Giáo có nghãi là làm tròn bổn phận đối với đạo giáo của 

mình. 

Khi mới sáng lập phong trào Huớng Đạo cũng nhu sau này, BP hằng nhấn 
mạnh rằng: “Những ai không nhân sự hiện hữu của Thuơng Đệ (Tạo Hóa) thì không 
thể là Huớng Đạo Sinh đuợc.” 

Nếu em có một tôn giáo rõ rệt nhu Ki-Tô, Phật, Àn Độ hay Cào Đài Giáo v.v. . . 
em phải luôn luôn tuân hành những luật lệ mà tôn giáo đòi hỏi nơi em. 

Neu em chua thuộc hẳn về một tôn giáo nào, em sẽ đuợc huớng dẫn để tiếp xúc 
với các tu tuởng tôn giáo do những cuộc cầu nguyện trong các buổi họp Đoàn và do 
các cuộc Họp Tinh Thần. 

Nói tóm lại, làm tròn nhiệm vụ đối với Tôn Giáo của mình không có gì khó 
khăn và vuợt quá khả năng của Huớng Đạo Sinh. Chúng ta hãy: 

- Tôn kính và phụng sự Tôn Giáo. 

- Yêu thuơng và phục vụ tha nhân. 



38 




Phần IV 



• TUYÊN HỨA 

• BUỔI TĨNH TÂM 

• LẺ TUYÊN HỨA 



39 




TUYÊN HỨA HƯỚNG ĐẠO 



Sau một thời gian gia nhập đoàn và khi đã tỏ ra có sự cố gắng bằng cách qua 
được các phần chuyên môn nói trên cũng như đã được sự hài lòng của cha mẹ và các 
Trưởng, vấn đề chấp nhận cho em tuyên hứa được Đoàn Trưởng và Đội Trưởng của 
em đặt ra trong một buoi Hội Đồng Minh Nghĩa. 

Mục đích của Hội Đồng Minh Nghĩa là đế thảo luận và giải quyết các trường 
hợp có liên kết đến tinh thần và sự tiến triến của đoàn. 

Các Trưởng sẽ cùng nhau bày tỏ nhận xét về em. Ví dụ có anh sẽ nói: Kỳ họp 
Đoàn vừa qua em đã làm được một cách đúng mức hầu hết các nút dây trong chưong 
trình. Anh khác nói đã trông thấy em đánh dấu (vết) đường một cách trúng; hoặc một 
lần nọ giữa trời mưa tầm tã, em không quản ngại ra khỏi nhà đế đến họp Đoàn đúng 
giờ. 

Và Đoàn Trưởng kết luận: Em... đã tỏ ra thấu đáo những điều chúng ta trông 
đợi nơi em; em ấy đã tỏ ra mình là một người bạn tốt và vui tính, tôi nghĩ chúng ta có 
thế tin tưởng nơi em ấy và sẵn sàng chấp nhận cho em tuyên hứa. 

Tin này sẽ được loan báo cho cả đoàn biết và chắc mọi người đều hoan hỉ, nhất 
là đội em, vì trong đội sẽ có thêm một Hướng Đạo Sinh chính thức nữa. 

Và ngày vui mừng ấy sắp tới! 



40 




BUỐI TĨNH TÂM 



Đê chuân bị tinh thân cho em tuyên hứa, Đoàn Trưởng sẽ tô chức một cuộc 
tĩnh tâm. Đây là một buổi họp cởi mở giữa em, Đoàn Trưởng, cha Tuyên úy (hay thầy 
cố vấn giáo lý), các Trưởng trong Đoàn và một số Hướng Đạo Sinh đã tuyên hứa, 
thường thường là các Đội Trưởng và Đội Phó. 

Buối tĩnh tâm được tố chức vào tối hôm trước sau khi lửa trại bế mạc. Trong 
buoi tĩnh tâm này Đoàn Trưởng sẽ hướng dẫn các em kiếm điếm lại sự hiếu biết của 
em về Phong Trào Hướng Đạo từ ngày em gia nhập Đoàn, và nhất là về ý chí quyết 
định con đường Hướng Đạo. Mọi thắc mắc hay hoài nghi (nếu có) về một vài điếm 
nào đó của em sẽ được các Trưởng hiện diện lần lượt giải thích cho em trong bầu 
không khí tín nhiệm và thân hữu. Ngoài ra, như em đã biết một mình em không thế 
nào nhìn thấy rõ những ưu hay khuyết điếm của chính em. Do đó, nhân cơ hội này, 
Trưởng sẽ thân ái nêu ra với em và giúp em tìm một đường lối thích hợp để hoặc dẹp 
bỏ, hoặc cố gắng tiếp tục thực hiện để xứng danh là một Hướng Đạo Sinh tốt. 

Buối tĩnh tâm chìm dần theo ánh lửa đêm... Lời khuyên giải của các Trưởng 
mỗi lúc một thưa đế cho tâm hồn em thảnh thơi suy nghĩ, ngây ngất trong lý tưởng 
cao đẹp, trong tình huynh đệ thắm thiết của nhóm người cùng chung một ý chí cùng 
chọn một lời nguyền. . . 



41 




LẺ TUYÊN HỨA 



Lễ tuyên hứa Hướng Đạo luôn luôn được tố chức vào buối sáng khi người và 
vật cùng đang tưoi tỉnh và tràn đầy hăng hái đón mừng một ngày mới. 

Buoi lễ này tuy đon giản nhưng không kém phần trang nghiêm và đầy ý nghĩa. 

Cả Đoàn và cha mẹ em đều sẽ có mặt trong buối lễ chứng kiến giờ phút long 
trọng trong đời sống Hướng Đạo của em. 

Đoàn được tập hợp theo hình chữ u, Đoàn Trưởng, cha Tuyên úy (hay thầy cố 
vấn giáo lý) và các Phó Đoàn đứng ở phía mở rộng, quay vào mặt Đoàn. Đứng sau 
nữa là cha mẹ và các bạn hữu của em. 




Sau mấy lời khai mạc thuật lại những nhận xét về sự cố gắng cũng như thành 
tích mà em đã thu hoạch được ke từ ngày gia nhập Đoàn. Đoàn trưởng muốn công 
khai xác định ý chí của em tự mình muốn tuyên hứa Hướng Đạo (vì không ai kế cả 
cha mẹ em nữa có quyền bắt em phải tuyên hứa nếu em không muốn). 

Đoàn Trưởng gọi tên em và anh Đội Trưởng dẫn em ra giữa vòng họp sau đó 
anh lùi lại một bược đứng sau em đê chứng kiên em tuyên hứa Hướng Đạo. 

Chi tiết nghi lễ tuyên hứa Hướng Đạo được thay đổi chút ít tùy theo điều kiện 
và hoàn cảnh của mỗi quốc gia hội viên. 



42 



Sau đây là một kiểu đối thoại dựa theo những lời BP đã viết trong cuốn 
HƯỚNG ĐẠO CHO TRẺ EM (câu chuyện quanh lửa trại, số 3). 

- Đoàn Trưởng: Em X. . . , em có biết danh dự là gì không? 

- Đoàn sinh mới: Thưa có! 

- Đoàn Trưởng: Em có lấy danh dự mà hứa Tiưng Thành với Tôn Giáo (X), Tố 
Quốc; giúp ích mọi người và tuân theo Luật Hướng Đạo không? 

(X) có thế thay chữ này bằng lối xưng hô thích họp với tôn giáo của Đoàn Sinh 

Mới). 

- Đoàn sinh mới: Thưa có! 

- Đoàn Trưởng: Tin ở lòng thành thực của em, em hãy tuyên hứa. 

(Đoàn Trưởng dứt lời, Đoàn sinh mới tiến về cha Tuyên úy hay thầy cố vấn 
giáo lý để lĩnh phép lành theo lễ nghi tôn giáo của mình rồi ra phía quốc kỳ để tuyên 
hứa. Khi Đoàn sinh mới tuyên hứa, cả Đoàn chào cho đến khi Đoàn sinh mới dứt lời. 
Sau đó Đoàn sinh mới trở về vị trí cũ). 

- Đoàn Trưởng: (Tiến ra chồ Đoàn sinh mới, lấy huy hiệu Hướng Đạo gài vào túi 
áo Đoàn sinh mới và nói): Tôi tin chắc rằng em sẽ giữ lời đã hứa. Ke tù' nay em 
đã chính thức gia nhập gia đình Hướng Đạo, một gia đình rộng lớn trên bốn bẻ 
năm châu. (Nói xong Đoàn Trưởng giơ tay ra bắt và chào Hướng Đạo Tân 
Sinh. Neu cha mẹ em cũng có mặt trong buối lễ (tại sao không?), Đoàn Trưởng 
sẽ mời cha hay mẹ em ra trao khăn quàng cho em. Cử chỉ này có tác dụng nhắc 
nhở rằng việc giáo dục Hướng Đạo là nhiệm vụ chung, của gia đình và Phong 
Trào Hướng Đạo, chứ không riêng gì của Đoàn Trưởng). 

Tiếp đó các Phó Đoàn lần lượt đến trao mũ gậy Hướng Đạo và khen ngợi. 

Sau cùng anh Đội Trưởng của em cũng tiến lên gắn tua Đội cho em. 

Rồi Đoàn Trưởng lại tiến ra giắt em quay lại phía cả Đoàn để long trọng giới 
thiệu em. 

Đoàn Trưởng: Các Đoàn Sinh! Tôi thân ái giới thiệu cùng các em, em X. . . Đội 
sinh Y, đã chính thức gia nhập gia đình Hướng Đạo của chúng ta kể từ hôm nay! 

Lời giới thiệu của Đoàn Trưởng vừa dứt, anh Đoàn Phó hô chào và cả Đoàn 
cùng chào em (lẽ dĩ nhiên em cũng phải chào lại). 

Sau đó Đội Trưởng đưa em về chồ. Và buổi lễ tuyên hứa Hướng Đạo thường 
được chấm dứt bằng một bài ca đế cố võ sự bền chí trong tinh thân và tình huynh đệ 
Hưóưg Đạo như bài: Nối Dây Liên Đoàn, Bài Ca Tuyên Hứa. 



43 




Sau lệnh giải tán, các bạn của em trong Đoàn sẽ đổ xô đến để bắt tay chào 
mừng, khen ngợi và khuyến khích em, người bạn mới và chính thức của họ. 

Ke từ ngày tuyên hứa, em đã được quyền xử dụng lối chào và bắt tay của 
Hướng Đạo. 

Giờ đây em đã trở thành một Hướng Đạo Sinh, một người sống cho lý tưởng 
cao cả, sống làm người và quyết gắng noi theo vết tiền nhân để góp phần hữu hiệu 
trong cuộc xây dựng xứ sở và giúp ích đồng bào. 



44 




TIÉN TỚI 

Theo tên của cuốn sách này, chặng đường em vừa đi qua chỉ là Bước Đầu. 

Giờ đây em là một Hướng Đạo Tân Sinh, nghĩa là một người hãy còn thiếu 
nhiều kinh nghiệm: chưa biết cắm trại, theo vết đường, cứu thương v.v. . . 

Nói tóm lại, em còn cần phải học nhiều điều và khám phá ra những hoa thơm 
cỏ lạ mọc rải rác ừên đường Hướng Đạo. 

Chặng đường em đang đi hãy còn dài và chắc chắn sẽ còn nhiều đoạn khá gay 
go. Nhưng với ý chí muốn trở thành một Hướng Đạo Sinh tốt và nhờ sự hướng dẫn 
của Đoàn Trưởng, sự giúp sức của Đội Trưởng và của anh em ữong Đoàn, thế nào em 
cũng vượt được những đoạn khó khăn ấy và sẽ thành công trong giai đoạn đế trở 
thành một: 

HƯỚNG ĐẠO SINH HẠNG NHÌ 



45 




